SeiComm - Bài nghiên cứu phải xin rút bải tới hai lần https://sc.sshpa.com/post/5747 


Iof3 


Bài nghiên cứu phải xin rút bài tới hai lân 


& sciencevietnam RgSciComm C9 August 27, 2021 


ENHANCED BY Google mxw 


SSHPA (27-08-2021) — Mới đây, RetractionWatch đã đưa tin về một vụ việc kỳ lạ. 
Nhà nghiên cứu Cory Xian (University of South Australia, Úc) đã phải xin rút bài tới 
hai lân mới được chấp thuận [1]. 


Tác giả Cory Xian đã phát hiện bài nghiên cứu Release of CXCL12 From Apoptotic 
Skeletal Cells Contributes to Bone Growth Defects Following Dexamethasone 
Therapy In Rats của mình trên tạp chí Journal oƒ Bone and Mineral Research (JBMR) 
có nhiều lỗi sai liên quan tới hình ảnh [2]. 


JBM: 5” 


RetzacuUon & Free Acce£+v+% 


1 
' l \ H Online verslen of tecord 
before Incluslon lì aøt |ssue 





Retraction Statement: Release of CXCL12 From Apoptotic 
Skeletal Cells Contributes to Bone Growth Defects Following 
Dexamethasone Therapy in Rats ảocengSskt-fi=losremôihdoi-^DDNGHàunn dụ 


@ Thảs artcke retracts the followfng: x “s - 
Firs† púi !9 August 2021 ( https://dolorg/10.1002/Jbmr.4425 


The Amersaes Sœ{se1y fov 
lone d Mư«eyral ®eseaech 


Đ? T005 < Sử & ° 


Re ated 








Rẹtraction of “Release of CXCL12 From Apoptotic Skeletal Cells Contrfbutes to Bone Growth 
Defects Following Dexarnethasone Therapy in Rats” Qian Tang, Yu-Wen Su, Chia-Ming Fan, 
Rosa Chung, Mohammadhossein Hassanshahi, Yaser Peyrmmanfar, Cory j Xian. The abœve 
article, publlshed onltne on 5 November 2018 in Wlilew Online Library 


Recommended 


Cortical Bone Loss n Androeen-Oeficler4 
Aged Male Ra4s Is Malndy Caused by 


(wileyonlinelibrary,com] and in Volumne 34, pp. 310-326, has been retracted by agreement Increaseđ Endocoztical 8one Remodeling 
bẹetween the authors, the journal's £đitor-in-Chief, Professor Roberto Ciwitelli, the American 

: : Natascha 5 Reim. Blanca Breg Kezstin Stahv 
Society for Bone and Mineral Research, and Wiley Periodicals, Inc. Upon re-inspection of the lohannes Eberie, Andreaz Hoeftch 
data presented in the article, the authors Iđentifted errors and inaccuracies in more than tcichard Wolf Reiahoid G Erben MD, OVM 
one flgure. Unfortunately, the authors are unaable to provide correct lmages after re-analysls Journal of Bone and Mineral Research 


of the original data. Therefore, they have requested for the article to be retracted. After 
review of the documentatlon provided by the authors, the ASBMR Research Integrity Panel, 


the journaf's Editor-in-Chief, and Wlley concur with the retractlon. SclerostlIn arrtUbody treatrment #npeoves 


bone mass, bone strength, and bone 


Lân đầu tiên vào tháng 2-2020, sau khi phát hiện hai hình ảnh trong bài có sai sót, 
nhóm đã yêu câu rút bài. Tuy nhiên, ban biên tập tạp chí đã quyết định đăng tải 
một bản Erratum để chỉnh sửa lỗi sai của bài nghiên cứu [3]. 


Sau đó, vào tháng 7-2020, Xian và các cộng sự lại tiếp tục phát hiện lỗi sai ở 3 hình 
ảnh khác trong bài. Đến lần thứ hai, nhóm nghiên cứu và ban biên tập đã đồng ý rút 
bài [4]. 


Tổng biên tập tạp chí JBMR cho biết trong lần đầu đề nghị rút bài, ban biên tập 
nhận thấy lỗi sai về sử dụng nhầm hình ảnh có thể được sửa chữa bằng một bản 


8/28/2021, 5:10 PM 


SeiComm - Bài nghiên cứu phải xin rút bải tới hai lần https://sc.sshpa.com/post/5747 


2of3 


Erratum. Tuy nhiên, đến lần thứ hai, quan ngại về tính hợp lệ của bài báo được dãy 
lên. Cuối cùng, quyết định rút bài đã được đưa ra. 


Có thể thấy, cả tạp chí và nhà nghiên cứu đều đã hành động chuẩn mực trong 
khuôn khổ cho phép để đảm bảo sự trong sạch của nghiên cứu [5] 


Tài liệu tham khảo: 


[1] Marcus A. (2021). Second time s the charm: The author who requested a 
retraction twice. RetracttonWdatch. URL: https://retractionwatch.com/2021/08 
/26/second-times-the-charm-the-author-who-requested-a-retraction-twice/ 


[2] Tang Q, et al. (2019). Retracted: Release of CXCL12 From Apoptotic Skeletal Cells 
Contributes to Bone Growth Defects Following Dexamethasone Therapy In Rats. 
Journal o† Bone and Mineral Research, 34(2), 310-326. 


[3] Tang Q, et al. (2020). Release of CXCL12 from Apoptotic Skeletal Cells 
Contributes to Bone Growth Defects Following Dexamethasone Therapy In Rats. 
Journal o† Bone and Mineral Research, 35(8), 1612-1613. 


[4J JBMR. (2021). Retraction Statement: Release of CXCL12 From Apoptotic Skeletal 
Cells Contributes to Bone Growth Defects Following Dexamethasone Therapy In 
Rats. Journal oƒ Bone and Mineral Research, Early View. 


[5] Vuong QH. (2020). Reform retractions to make them more transparent. Nafure, 
0-20/0)l000) 702, 


CÒ Last modified: 8/28/2021 1001AM_ @>Views: 4 E5, vưo 


Bài liên quan: 
e Tác giả Việt nêu quan điểm về việc rút bài báo khoa học trên Nature 
e Lỗi tại Excel 
e “Gót chân Achilles” của xuất bản khoa học 
se Nghiên cứu khoa học tại những đại học hàng đầu Trung Hoa 


e Bốn giáo sư Đại học Kyoto tiêu xài bất chính số tiên hơn 500 triệu yên 


Ý kiến bạn đọc (0): 


Comment 





€i(iollalaliSr-la 


8/28/2021, 5:10 PM 


